Chuyên đề 15: Các bài toán đếm và số cách chọn tổ hợp 


Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 
Email: dangnamneu@gmail.com 
Yahoo: changtraipkt 
Mobile: 0976266202 


CHUYÊN ĐỀ 15: 

CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 
TỒ HỢP 


784 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 





Chuyên đề 15: Các bài toán đếm và số cách chọn tổ hợp 


785 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 




CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, VietNam 
Email: dangnamneu@ gmail.com 
Yahoo: changtraipkt 
Mobile: 0976266202 

BÀI TOÁN THÀNH LẬP SỔ TỪ CÁC SỔ CHO TRƯỚC 
Loại 1. Lập được số từ các số cho trước và có các chữ số khác nhau 


Bài 1. 

Từ bảy chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thế thành lập được bao nhiêu số chẵn, mồi số có năm chữ số 
khác nhau. 

Lòi giải: 

+ Chữ số hàng đơn vị là 0 thì có 1.6.5.4.3 = 360 số. 

+ Chữ số hàng đơn vị là 2 hoặc 4 ,hoặc 6 thì có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị, 5 cách chọn chữ 
số hàng vạn trong 6 số còn lại(số hàng vạn khác 0), vậy có 3.5.5.4.3=900 số. 

Vậy tất cả cổ 900+360=1260 số. _ 

Bài 2. " ~ 

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đều lớn hơn 4 và đôi một khác nhau?. Tính tổng của 
tất cả các số tự nhiên nói trên. 

Lời giải: 

Mỗi số ứng với một hoán vị của 5 phần tử 5,6,7,8,9. Vậy có P 5 = 1.2.3.4.5 = 120 số. 

Sự xuất hiện của mồi chữ số 5,6,7,8,9 ở mồi hàng( đơn vị, chục,trăm,...) là như nhau, nên tổng 
tất cả các chữ số ở mồi hàng của 120 số trên là 

(5+ 6 + 7 + 8 +9) = 840 

5 

Suy ra tổng của 120 số là 

840(10° +10 1 +10 2 +10 3 +10 4 ) = 840.11111 = 9333240 

Bài 3. 

Có 100.000 chiếc vé số được đánh số từ 00.000 đến 99.999 . Hỏi số các vé gồm 5 chữ số khác 
nhau là bao nhiêu? 

Lời giải: 

Theo đầu bài thì chữ số đầu tiên cũng có thể bằng 0. Vậy có 10.9.8.7.6=30240 vé số gồm 5 chữ 
số khác nhau. 

Bài 4. 

Cho các số 1,2,5,7,8. Có bao nhiêu cách lập ra một số gồm ba chữ số khác nhau từ 5 chữ số trên 
sao cho: 

1. Số tạo thành là một số chẵn. 

2. Số tạo thành không có chữ số 7. 

3. Số tạo thành nhỏ hơn 278. 

Lời giải: 

1. Có 2 cách chọn chữ số hàng đơn vị nên có 2.4.3=24 số chẵn. 

786 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 













CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


2. Chỉ được chọn trong 4 số 1,2,5,8. Vậy có 4.3.2= A 3 = 24 số không có số 7. 

3. Chữ số hàng trăm là 1 hoặc 2: Nấu là 1 thì có 1.4.3=12 số; nếu là 2 thì chỉ có đúng 8 số 
(275;271 ;258 ;257;251 ;218 ;217;215) nhỏ hon 278. Vậy có 20 số nhỏ hon 278. 

Bài 5. Cho 10 chữ số 0,1,2,..,9. Có bao nhiêu số lẻ có 6 chữ số khác nhau nhỏ hơn 600000 xây 
dựng từ 10 số trên. 

Lời giải: 

Chữ số cuối cùng(hàng đơn vị) được chọn từ 1,3,5,7,9. Chữ số đầu tiên(hàng triệu) được chọn từ 
1,2,3,4,5. Còn 4 số ở giữa được chọn từ 8 số còn lại có Ag 4 = 1680 cách. 

+ Nếu chữ số cuối được chọn từ 7 hoặc 9(2 cách chọn) thì chữ số đầu tiên có 5 cách chọn, vậy có 
2.5.1680=16.800 cách chọn. 

+ Neu chữ số cuối được chọn từ 1,3,5 (3 cách chọn) thì chữ số cuối có 4 cách chọn, vậy có 
3.4.1680=20.160 cách chọn. 

Vậy tất cả có 16.800+20.160=36960 số. 

Bài 6. 

Cho các chữ số 0,2,4,5,6,8,9. 

1. Có thế lập được bao nhiêu số có 3 mà trong mồi số các chữ số khác nhau. 

2. Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau, trong đó nhất thiết phải có mặt chữ 
số 5. 

Lời giải: 

1. Chữ số hàng trăm phải khác 0, nên có 6 cách chọn, 2 số còn lại có 6.5=30 cách chọn, vậy 
có 6.6.5=180 số. 

2. Chữ số hàng nghìn phải khác 0: 

+ Nấu chữ số hàng nghìn là 5 thì 3 số còn lại có A =120cách chọn, vậy có 1.120 =120 
sô. 

+ Neu chữ số hàng nghìn là 2 hoặc 4, hoặc 6, hoặc 8, hoặc 9 thì có 5 cách chọn. Ba số 
còn lại có 1 số 5 có 1 cách chọn và 2 số còn lại có A? = 20cách chọn, vậy có 5.1.20=100 

r 

A 

sô. 

Vậy tất cả có 120+100=220 số. 

Bài 7. 

Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu: 

1. Số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau. 

2. Số chia hết cho 5 gồm 3 chữ số khác nhau. 

Lòi giải: 

1. Số chẵn tận cùng là 0 có 1. Ạ 3 =1.60 = 60 số. 

Số chẵn tận cùng là 2 hoặc 4 có 2 cách chọn chữ số cuối, số hàng nghìn khác 0 nên có 4 cách 
chọn, 2 số còn lại có Áị = 12 cách chọn. Vậy có 2.4.12=96 số. 

Vậy tất cả có 60+96=156 số. 

2. Số chia hết cho 5 phải tận cùng là 0 hoặc 5. 

Nếu tận cùng là 0 thì có A? = 20 cách chọn 2 số còn lại, vậy có 1.20=20 số. 

Nếu tận cùng là 5 thì có 4 cách chọn số hàng trăm, 4 cách chọn số hàng chục, vậy có 
1.4.4=16 số. 

Vậy tất cả có 20+16=36 số. 

787 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 







CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


Bài 8. 

Cho 8 chữ số 0 , 1 , 23 , 4 , 5 , 6 , 7 . Từ 8 chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm 4 chữ 
số, đôi một khác nhau và không chia hết cho 10. 

Lời si ải: 

Hai chữ số hàng nghìn và đơn vị khác không nên có 7.6 cách chọn, 2 chữ số còn lại có 6.5 cách 
chọn, vậy có 7.6.6.5=1260 số. 

Bài 9. 

1. Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số kh ác nhau đôi một trong đó chữ số đầu tiên là số lẻ. 

2. Có bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau đôi một trong đó có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ 
số chẵn( chữ số đầu tiên phải khác không). 

Lời si ải: 

1. Chữ số đầu tiên là số lẻ nên có 5 cách chọn, chũ số cuối cùng chẵn nên có 5 cách chọn. 
Các số còn lại có 3g 4 = 1680 cách chọn, vậy có 5.5.1680=42000 số. 

2. Từ 5 chữ số lẻ chọn ra 3 số có C 5 3 cách, từ 5 chữ số chẵn chọn ra 3 số có cl cách. Với 6 

số này có 6! số, trong đó số các số có chữ số 0 đầu tiên chiếm Vậy có 

6 

-,C 3 .C 3 .6! = 64800 số. 

6 5 5 

Bài 10. 

Tìm tất cả các số tự nhiên có đúng 5 chữ số sao cho trong mồi số đó chữ số đứng sau lớn hơn 
chữ số đứng liền trước. 

Lòi giải: 

Chữ số đầu tiên phải khác 0, nên chỉ có thế nhận các số từ 1 đến 9, với các chữ số đứng sau lớn 
hơn chữ số liền trước nên các chữ số khác nhau. 

Chọn ra 5 số bất kỳ từ 9 số từ 1 đến 9 thì sẽ tạo được một số có các chữ số theo thứ tự tăng dần. 
Vậy có cị =126 số. 

Bài 11. 

Từ các chữ số 1 , 23 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8,9 thiết lập các số có 9 chữ số khác nhau. Hỏi trong các số đó có bao 
nhiêu số có chữ số 9 ở vị trí chính giữa. 

Lời giải: 

Số các số 9 chữ số khác nhau là hoán vị của 9 số nên có 9!. Trong đó chữ số 9 có thế có mặt ở 
một trong 9 vị trí, nên số các số có số 9 ở vị trí chính giữa chiếm ị , vậy có Ẹ.9! = 8! = 40320 số. 

Bài 12. 

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau(chữ số đầu tiên khác 0) trong đó có 
mặt chữ số 0 nhưng không có mặt chữ số 1. 

Lòi giải: 

Chữ số 0 có 5 vị trí(không bao gồm vị trí đầu tiên), 5 số còn lại được chọn từ 8 số 23 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8,9 
nên có 3g 5 = 6720cách chọn. Vậy có 5.6720=33600 số. 

Bài 13. 

Tính tổng các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau đôi một được thành lập từ các số 13 , 4 , 5 , 7 , 8 . 
Lời si ải: 


788 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 










CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


số các số có 5 chữ khác nhau đôi một được lập từ 6 số đã cho là chỉnh họp chập 5 của 6, vậy có 
4 5 =720 số. 

Số lần xuất hiện của mồi một trong các số đã cho là 120 = 120, vậy tổng tất cả các số ở mồi 

6 

hàng(hàng đơn vị, chục,...) là 120(1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8) = 3360 . 

Vậy tổng tất cả các số là 3360(1 +10+ 10 2 +10 3 +10 4 ) = 37322960. 

Bài 14. 

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 thiết lập được các số có 6 chũ số khác nhau. Hỏi trong các số thiết lập 
được đó có bao nhiêu số mà 2 số 1 và 6 không đứng cạnh nhau. 

Lời siải: 

Số các số có 6 chữ số khác nhau tạo thành là 6! = 720 . 

Có 2 cách đế cho số 1 và số 6 đứng cạnh nhau(16 hoặc 61), coi cách ghép 2 số này với nhau 
được một số mới, số này cùng với 4 số còn lại có 5! = 120 cách đế lập thành một số có 6 số khác 
nhau, vậy có 2.120=240 số có 2 số 1 và 6 đứng cạnh nhau. 

Số các số có 6 số khác nhau mà số 1 không đứng cạnh số 6 là 720-240=480 số. 

Loại 2. Lập được số từ các số cho trước và các chữ sổ có thể trùng nhau. 

Bài 1. 

Xét dãy số có 7 chữ số được chọn từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 thỏa mãn các tính chất sau: 

Chữ số ở vị trí số 3 là một số chẵn. 

Chữ số ở vị trí cuối không chia hết cho 5. 

Các chữ số ở vị trí thứ 4, thứ 5 và thứ 6 đôi một khác nhau. 

Hỏi có tất cả bao nhiêu dãy số như vậy? 

Lời siải: 

Giả sử (ứj , a 2 , a 3 ,a 4 ,a ỉ ,a 6 ,a 7 )la dãy số thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Vì a 3 chẵn nên có 5 cách chọn(0,2,4,6,8). 

a 7 không chia hết cho 5 nên không thể là 0 hoặc 5, vậy có 8 cách chọn. 

Vì a 4 ,a 5 ,a 6 đôi một khác nhau nên có A 3 0 cách chọn. 

Các số còn lại mồi số có 10 cách chọn. 

Vậy có 5.8-A^.10.10 = 2880000 dãy số thỏa mãn đề bài. 

Bài 2. 

Viết các số có sáu chữ số bằng các chữ số 1,2,3,4,5( một số xuất hiện 2 lần, các số khác xuất hiện 
một lần). Có bao nhiêu các viết. 

Lòi si ải: 

Chẳng hạn số 1 xuất hiện 2 lần, ta cần chọn 2 vị trí để viết 2 số 1 vào có Cg = 15 vị trí, 4 số còn 

lại viết vào 4 vị trí còn lại nên có 4!=24 cách, vậy có 15.24=360 số mà số 1 xuất hiện 2 lần và 
các số khác xuất hiện 1 lần. 

Vai trò của năm số 1,2,3,4,5 là như nhau, vậy tất cả có 5.360=1800 số thỏa mãn bài toán. 

Bài 3. 

Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau nhỏ hơn 10000 được tạo thành từ 5 số 0,1,2,3,4. 

Lời giải: 

789 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 









CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


Các số cần tìm nhỏ hơn 10000 không thể có từ 5 chữ số trở lên 
+ Số có một chữ số có 5 số. 

+ Số có 2 chữ số(số hàng chục khác 0) có 4.5=20 số. 

+ Số có 3 chữ số(số hàng trăm khác 0) có 4.5.5=100 số. 

+ Số có 4 chữ số(số hàng nghìn khác 0) có 4.5.5.5=500 số. 

Vậy tất cả có 5+20+100+500=625 số. 

Bài 4. 

Có bao nhiêu số khác nhau gồm bấy chữ số sao cho tổng các chữ số của mỗi số chẵn. 

Lời giải: 

Chọn các chữ số từ trái(số hàng triệu) sang phải(số hàng đơn vị). 

Chữ số thứ nhất phải khác 0 nên có 9 cách chọn, 5 chữ số tiếp theo mỗi số có 10 cách chọn. Chữ 
số cuối cùng có 10 cách chọn nhưng có 5 cách chọn đế cho tổng của tất cả 7 chữ số chẵn và 5 
cách để cho tổng của bẩy chữ số lẻ, vậy số cuối có 5 cách chọn. 

Vậy tất cả có 9.10 5 .5 = 4500000 số. 

Bài 5. 

Có thế lập được bao nhiêu gồm 8 chữ số từ các chữ số 1,2,3,4,5 ,6 trong đó các chữ số 1 và 6 có 
mặt 2 lần và các số khác có mặt 1 lần. 

Lời giải: 

Chọn 2 trong 8 vị trí đế viết 2 số 1 vào có C 8 2 cách, chọn 2 trong 6 vị trí còn lại viết 2 số 6 vào có 
C 6 2 cách. 

Bốn số còn lại 2,3,4,5 xếp vào 4 vị trí còn lại có 4! cách. 

Vậy có c 8 2 .cị .4 ! = 28.15.24 = 10080 số. 

Bài 6. 

Từ 3 chữ số 1,2,3 có thể lập được bao nhiếu số có 5 chữ số có mặt cả chữ số trên? 

Lời giải: 

Có 2 trường họp 

r _ r r \ f r \ 

rrìTTt . O A V _ _ / A , A _A. 1 • A_1 A _ V _ / _ _A 11/^ _____ Á . 1 • A A , 1 A 

THI: Sô này có một sô xuât hiện 3 lân và các sô khác xuât hiện một lân 

Chẳng hạn số 1 xuất hiện 3 lần, thì có cl cách chọn vị trí cho 3 số 1, và 2 số còn lại xếp vào 2 vị 
trí còn lại có 2! Cách, vậy có C 5 3 .2! = 20số. 

Do vai trò của 1,2,3 là như nhau nên. 

Vậy trong trường họp này có 3.20 =60 số. 

r r r \ r /y/ r r \ 

rri O A __v_ _ / A , A ____A. 1 • A_ 1 1A_ V 1 • _A 1 • A • A A . 1 • A r\ 1 A 

/112: Sô này có một sô xuât hiện 1 lân và hai sô kia môi sô xuât hiện 2 lân. 

Chẳng hạn số 1 xuất hiện 1 lần, thì có c\ cách chọn vị trí cho số 1, có cl cách chọn vị trí cho số 

2, và xếp 2 số 3 vào 2 vị trí còn lại có 1 cách. Vậy có C 5 .C 4 .I = 30 số. 

Do vai trò như nhau của 1,2,3 nên. 

Vậy trong trường họp này có 3.30=90 số. 

Vậy tất cả có 60+90=150 số thỏa mãn bài toán. 

Bài 7. 

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số sao cho không có chữ số nào lặp lại đúng 3 lần. 

Lời giải: 

Có tất cả 9000 số từ 1000 đến 9999 có 4 chữ số. Trong các số này có 

790 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 










CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


9 số có số 0 lặp lại 3 lần (có dạng là aOOO, 1 < a < 9). số có 4 chữ số mà có 3 chữ số 1 lặp lại có 

dạng alll,l<a<9;lMl;llM;lllỉ»,,0<ồ<9;a,ồ^lNên a có 8 giá trị, b có 9 giá trị vậy có 
8+3.9=35 số có 3 chữ số 1. Tương tự có 35 số có 3 chữ số 2, 35 số có 3 chữ số 3,..., 35 số có 3 
chữ số 9. Vậy có 9000 - (9+9.35)=8676 số thỏa mãn bài toán. 

Bài 8 

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bấy chữ số(số đầu tiên khác 0), biết rằng chữ số 2 có mặt đúng hai 
lần, chữ số 3 có đúng 3 lần và các chữ số còn lại có mặt không quá một lần. 

Lời giải: 

+ Chọn 2 vị trí cho 2 số 2 có C 7 2 cách chọn, tiếp theo chọn 3 vị trí cho 3 số 3 có cl cách chọn, 
còn 2 vị trí ta cần xếp 2 chữ số trong 8 số 0,1,4,5,6,7,8,9 vào 2 vị trí này có Áị cách. Vậy có 
C 2 .Cị.Áị =11760 số. Nhưng trong các số này có các số có số 0 đứng đầu, ta cần loại bỏ các số 
này. 

+ Cho số 0 vào vị trí đầu tiên có 1 cách, tiếp theo chọn 2 vị trí cho 2 số 2 có Cg cách chọn, chọn 
3 vị trí cho 3 số 3 có cị cách chọn,và chọn một trong 7 số 1,4,5,6,7,8,9 xếp vào vị trí còn lại có 7 

cách. Vậy có l.C 6 2 .C 4 3 .7 = 420số. 

Vậy các số thỏa mãn đề bài là 11760 - 420 =11340. 


BÀI TOÁN CÁCH CHỌN 
Bài 1. 

Cho 2 đường thẳng song song d v d 2 . Trên dị lấy 17 điểm phân biệt, trên d 2 lấy 20 điểm phân 
biệt. Tính số tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm trong số 37 điểm đã chọn trên d v d 2 . 

Lời giải: 

Tam giác tạo thành nếu có một đỉnh trôn d l và 2 đỉnh còn lại trên d 2 hoặc là một đỉnh trôn d 2 và 2 
đỉnh còn lại trên d l . 

THI: Chọn một trong 17 điểm trên í/, có CỊy cách và 2 trong 20 điểm trên d 2 có C 20 cách, vậy có 
Cj 7 ,C 20 = 3230 tam giác. 

TH2: Chọn một trong 20 điểm trên (Ị, có cị 0 cách và 2 trong 17 điểm trên c/, có C 17 cách, vậy có 

C 17 .CỈ 0 = 2720 tam giác. 

Vậy tất cả có 2720+3230=5950 tam giác. 

Bài 2. 

Một đa giác lồi n cạnh thì có bao nhiêu đường chéo. Tính số giao điếm của các đường chéo trong 
đa giác. 

Lời giải: 

Vì là đa giác lồi nên không có 3 đỉnh nào thắng hàng, do đó qua 2 đỉnh của đa giác kẻ được một 
đường thẳng riêng biệt. 


791 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 














CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


số đường thẳng nối giữa 2 đỉnh của đa giác là c 2 , trong số những đường thắng này có n đường 

thắng chính là cạnh của đa giác. Vậy số đường chéo của đa giác là 

^2 „_«(«-!) 3 ) 

c„ —n = --—- — n= -. 

2 2 

+ Cứ 4 đỉnh của đa giác cho ta 2 đường chéo cắt nhau tại một điểm trong đa giác, vậy số giao 
điếm của các đường chéo trong đa giác là 
4 n(n-l)(n-2)(n-3) 

n 24 

Bài 3. 

Cho một đa giác lồi n cạnh (n> 3). 

1. Tìm số giao điểm tối đa của các đường thẳng đi qua n đỉnh của đa giác, không kể tại đỉnh 
của đa giác. 

2. Giả sử 2 đường chéo bất kỳ của đa giác không song song và 3 đường chéo không cùng đi 
qua một đỉnh thì không đồng quy. Hãy tìm số giao điểm của tất cả các đường chéo, 
không kể giao điếm ở các đỉnh đa giác và giao điểm nằm ngoài đa giác. 

Lòi iỉiủi: 

1. Số đường thẳng nối 2 đỉnh của đa giác là m = c 2 n = ~~ — . 

Hai đường thẳng cắt nhau tại nhiều nhất 1 điểm, nên số giao điểm tối đa của các đường 
thăng này là 


Iĩ(jĩ — 1) 


C 2 = m(m-1 ) 


n(n -1 ) 


-1 


= ^-n(n-\)(n 2 — n — 2). 
8 


2 2 

^ 7 , v 2 (/ĩ — l)(/2 — 2) 

Nhưng tại môi đỉnh có (/2-1) đường thăng căt nhau tại đỉnh này với C n _ x - -- 

2> 

giao điểm trùng nhau tại đỉnh đó, nên với n đỉnh sẽ có nC 2 _J = — z —— giao điểm 

trùng ở các đỉnh của đa giác. 

Vậy số giao điếm tối đa không kể tại các đỉnh là 
1 . 2 _ n(n-l)(n-2) 1 


— n{n-\)(n -n — 2) 


= ^n{n-\){n-2){n-3). 

o 


2. Ta có số đường chéo của đa giác là m = c] -n = — • 

Số giao điểm của m đường chéo là c 2 m 

Tại mồi đỉnh của đa giác là giao điếm của (n-3) đường chéo, nên số giao điếm trùng tại 
đỉnh của (n - 3) đường chéo này là c 2 _ 3 , nhưng do có n đỉnh nên số giao điếm trùng tại n 
đỉnh của đa giác là nC 2 _ 3 . 

Vậy số giao điếm của các đường chéo không kế tại đỉnh của đa giác là c 2 m -nC 2 3 . 

Mặt khác lại có số giao điểm của các đường chéo nằm trong đa giác là C A n . 

Vậy số giao điểm nằm ngoài đa giác cần tìm là 

792 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 



















CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


c 2 m - nCl 3 - c 4 n = ^ n(n - 3)(n - 4)(n - 5) . 

Bài 4. 

Cho tam giác ABC. Xét tập họp 4 đường thắng song song với AB, 5 đường thắng song song với 
BC và 6 đường thẳng song song với CA. Hỏi các đường thắng này tạo được bao nhiêu tam giác 
và bao nhiêu hình thang(không kê hình bình hành). 

Lời giải: 

Mồi ta giác được tạo thành bởi 3 đường thắng thuộc 3 họ khác nhau, vậy có 4.5.6=120 tam giác. 
Mỗi hình thang được tạo thành bởi 2 đường thẳng ở một họ và 2 đường thẳng kia ở 2 họ còn lại, 
vậy có 

cị.cị.cị + c\.c].c\ + cị.cị.c 2 = 720hình thang. 

Bài 5. 

Đa giác lồi 10 cạnh. Xét các tam giác là 3 đỉnh của đa giác lồi này. Hỏi trong số các tam giác đó 
có bao nhiêu tam giác mà cả 3 cạnh của nó đều không phải là cạnh của đa giác lồi. 

Lời si ải: 

Có tất cả Cj 3 0 = 120 tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác lồi. Trong đó có 10.6=60 tam giác có 

đúng một cạnh của đa giác lồi, và 10 tam giác chứa đúng 2 cạnh của đa giác lồi. 

Vậy có 120 - 60 - 10 =50 tam giác không có cạnh nào là của đa giác. 

Bài 6. 

Cho đa giác đều A l A,...A >n (n >2,neZ) nội tiếp đường tròn tâm (O). Biết rằng số tam giác có 
các đỉnh là 3 trong 2/7 điểm /4,,A 2 ,..., A,„nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 
trong 2n điểm Aị, A,A, n , tìm n . 

Lời giải: 

Số tam giác có các đỉnh là 3 trong 2 n điếm A v A 1 ,...,A )n là cị n . 

Hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 2n điểm Aj, A,,..., A ln cũng nội tiếp trong đường tròn tâm 
(O). Nên có 2 đường chéo qua tâm o, hay hình chữ nhật được tạo thành bởi mồi 2 đường chéo 
qua tâm o. số đường chéo qua tâm o của đa giác đều 2n cạnh là n, vậy số hình chữ nhật là c 2 n . 
Theo giả thiết ta có 

rữ _ _ 2n(2n-l)(2n-2) _r tn n(n-1 ) _ ơ 

C 2n = 20C; <=>-^-= 20 — <=>/! = 8. 

Bài 7. 

Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người trong đó, có 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách 
phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam 
và 1 nữ. 

Lời si ải: 

Chọn 4 nam trong 12 nam và 1 nữ trong 3 nữ về giúp đỡ tỉnh thứ nhất có C A n .C\ cách, tiếp theo 
chọn 4 nam trong 8 nam còn lại và 1 nữ trong 2 nữ còn lại về giúp đỡ tỉnh thứ 2 có cị.c \, còn 
lại 4 nam và 1 nữ cho về giúp đỡ tỉnh thứ ba có 1 cách. 

Vậy có C, 4 2 ,cị ,c 8 4 £\. 1 = 207900 cách. 

Bài 8. 


793 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 










CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


Trong một môn học thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 
15 câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiếm tra, mồi đề gồm 5 câu hỏi 
khác nhau, sao cho trong mồi đề nhất thiết phải đủ 3 loại câu hỏi( khó,trung bình và dễ) và số 
câu hỏi dễ không ít hon 2 ? 

Lời giải: 

Số câu hỏi dễ không ít hon 2 nên có các trường hợp sau 

THI: Đe kiếm tra gồm 2 câu dễ, 2 câu khó và 1 câu trung bình, trường họp này có 
Cj 5 .C 5 .Cjo = 105.10.10 = 10500 đề. 

TH2: Đe kiểm tra gồm 2 câu dễ, 2 câu trung bình và 1 câu khó, trường họp này có 
Cj 5 .Cjo.C 5 = 105.45.5 = 23625 đề. 

TH3: Đe kiếm tra gồm 3 câu dễ, 1 câu khó và 1 câu trung bình, trường họp này có 
d 5 .C 10 .C 5 = 455.10.5 = 22750 đề. 

Vậy có tất cả 10500+23625+22750=56875 đề. 

Bài 9. 

Một lóp có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. cần chọn một nhóm gồm 3 học sinh. Hỏi có bao 
nhiêu cách: 

1. Chọn 3 học sinh bất kỳ. 

2. Chọn 3 học sinh gồm 1 nam và 2 nữ. 

3. Chọn 3 học sinh trong đó có ít nhất 1 nam. 

Lời giải: 

1. Mồi cách chọn là một tổ họp chập 3 của 40, vậy có c \0 = 9880 cách. 

2. Có cị 5 cách chọn 1 nam, có Cj 5 cách chọn 2 nữ, vậy có c *5 .Cj 5 = 2625 cách chọn 1 nam 
và 2 nữ. 

3. Cách chọn không có nam có Cj 3 5 = 455 , vậy có 9880 - 455=9425 cách chọn có ít nhất 1 
nam. 

Bài 10. 

Một đội xây dựng gồm 10 công nhân và 3 kỹ sư, đế lập một tố công tác cần chọn một kỳ sư là tổ 
trưởng, 1 công nhân làm tô phó và 5 công nhân làm tô viên. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập tô 
công tác. 

Lời si ải: 

Có cịcấch chọn 1 kỳ sư là tổ trưởng, có 10 cách chọn 1 công nhân trong 10 công nhân làm tổ 
phó và có Cạ cách chọn 5 công nhân làm tổ viên. Vậy có C 3 .i 0 .Cg = 3780 cách lập tổ công tác. 

Bài 11. 

Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có 
bao nhiêu cách chọn ra 4 viên bi không có đủ cả 3 màu? 

Lời si ải: 

Số cách lấy ra 4 viên bi từ hộp này là Cj 4 5 = 1365 cách. 

Cách lấy ra 4 viên bi có đủ cả 3 màu, có các trường họp là 

THI: Lấy ra 2 viên bi đỏ, 1 viên bi trắng và 1 viên bi vàng có C 4 .C 5 .Cg =180 cách. 

TH2: Lấy ra 2 viên bi trắng, 1 viên bi đỏ và 1 viên bi vàng có C 4 .C 5 .Cg = 240 cách. 

794 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 











CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


TH3: Lấy ra 2 bi vàng, 1 bi đỏ và 1 bi xanh có C4.C5.Cg = 300 

Vậy có 180+240+300=720 cách lấy ra 4 viên bi có đủ 3 màu 
Vậy có 1365 - 720 = 645 cách lấy ra 4 viên bi không có đủ cả 3 màu. 

Bẩi 12. 

Có n học sinh nam và n học sinh ngồi quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp đế 
không có 2 học sinh cùng giới ngồi cạnh nhau. 

Lời giải: 

Đánh số ghế từ 1 cho đến 2n, nếu số nam ngồi ở số ghế chẵn thì số n sẽ ngồi ở số ghế lẻ, và có n! 
cách xếp chỗ chon am và n! cách xếp chồ cho nữ, vậy có (n !) 2 cách xếp. 

Nấu số nam ngồi ghế lẻ, số nữ ngồi ghế chẵn thì có (n ì) 2 cách xếp. 

Vậy tất cả có 2(n!) 2 cách sắp xếp. 

BÀI TẶP ĐÈ NGHỊ 
Bài 1. 

Đội thanh niên xung kích của một trường phố thong có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lóp A, 4 học 
sinh lóp B và 3 học sinh lóp c. cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này 
thuộc không quá 2 trong 3 lóp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy? 

Bài 2. 

Một trường tiếu học có 50 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ( trong đó có 4 cặp an hem 
sinh đôi). Cần chọn một nhóm 3 học sinh trong số 50 học sinh trên đi dự Đại hội Cháu ngoan 
Bác Hồ, sao cho trong nhóm không có cặp an hem sinh đôi nào. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

Bài 3. 

Một tố sinh viên có 20 em, trong đó 8 em chỉ biết Tiếng Anh, 7 em chỉ biết Tiếng Pháp và 5 em 
chỉ biết Tiếng Đức. cần lập nhóm đi thực tế gồm 3 em biết Tiếng Anh, 4 em biết Tiếng Pháp và 
2 em biết Tiếng Đức. Hỏi có bao nhiêu cách lập nhóm đi thực tế từ tố sinh viên ấy? 

Bài 4. 

Một đồn cảnh sát khu vực có 9 người. Trong ngày cần cử 3 người làm nhiệm vụ ở địa điếm A, 2 
người ở địa điếm B,còn 4 người thường trực tại đồn. Hỏi có bao nhiêu cách phân công. 

Bai 5. 

Có 9 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng có kích thước đôi một khác nhau. 

1. Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi, trong đó có 2 viên bi đỏ. 

2. Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi, sao cho số bi xanh bằng số bi đỏ. 

Bài 6. 

Thầy giáo có 12 cuốn sách đôi một khác nhau gồm 5 cuốn văn học, 4 cuốn âm nhạc và 3 cuốn 
hội họa. Ông lấy ra 6 cuốn đế tặng 6 học sinh A, B, c, D, E, F mồi em một cuốn. 

1. Có bao nhiêu cách nếu thầy chỉ muốn tặng cuốn sách văn học và âm nhạc. 

2. Có bao nhiêu cách đế sau khi tặng, thầy vẫn còn ít nhất mồi loại một cuốn. 

Bài 7. 

Trong số 16 học sinh có 3 học sinh giỏi, 5 học sinh khá và 8 trung bình. Có bao nhiêu cách chia 

16 học sinh này thành 2 nhóm, mồi nhóm 8 người sao cho mồi nhóm đều có học sinh giỏi và có 

ít nhất 2 học sinh khá. 

Bài 8. 


795 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 





CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


Có bao nhiêu cách xếp năm học sinh A, B, c, D, E vào một ghế dài sao cho 

1. c ngồi chính giữa ghế. 

2. A và E ngồi ở 2 đầu ghế. 

Bài 9. 

Một đoàn tàu có 3 toa chở khách là toa I, toa II, toa III. Trên sân ga có 4 hành khách chuẩn bị lên 
tàu. Biết rằng mồi toa có ít nhất 4 chồ trống. 

1. Có bao nhiêu cách sắp xếp cho 4 vị khách lên 3 toa đó. 

2. Có bao nhiêu cách sắp xếp để cho 4 vị khách lên tàu để có 1 toa có 3 trong số 4 vị khách 
trên. 

Bài 10. 

Một nhóm gồm 10 học sinh, gồm 7 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 học sinh này 
thành một hàng dọc sao cho 7 học sinh nam đứng liền nhau. 

Bài 11. Trên các cạnh A6, BC, CD, DA của hình vuông ABCD lần lượt lấy 1,2,3 và n điểm phân 
biệt khác A, B,C,D . Tìm n, biết số tam giác có ba đỉnh từ n + 6 điểm đã cho là 439. 

Bài 12. Có 3 học sinh lóp A, 4 học sinh lóp B , 5 học sinh lóp c. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 
học sinh từ các lóp trên sao cho mồi lóp đều có ít nhất một học sinh được chọn. 


796 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 




CÁC BÀI TOÁN ĐẾM VÀ SỐ CÁCH CHỌN 


797 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 




